GV: THANH TÙNG 


TƯƠNG GIAO ĐƯỜNG TRÒN - ĐƯỜNG THẢNG 

Giáo viên: Nguyễn Thanh Tùng 

I. BÀI TOÁN 


1. Nội dung 



2. Cách giải chung 

Cách 1: Tọa độ A,B là nghiệm của hệ 


Í(Q 

Í(G) 


A 

B 


=> Phương trình AB . 


Cách 2: Giả sử (Cj) :x 2 + y 2 + a Ị x + b Ị y + c Ị = 0 và (C 2 ) :x 2 + y 2 + a 2 x + b 2 y + c 2 = 0 
Khi đó tọa độ A, B là nghiệm của hệ : 

V 2 + y 2 + ũịX + b x y + C 1 = 0 

< =>(a l -a 2 )x + (h l -b 2 )y + c l -c 2 = 0 

V + y + a 2 x + b 2 y + c 2 = 0 

Suy ra phương trình AB: (a t - a 2 )x + (b t - b 2 )y + C) - c 2 =0 


Chú±. 

+) Ớ cách giải 2 có một ưu điếm hơn so với cách giải 1 là ta không cần biết tọa độ điếm A, B song hoàn toàn viết 

được phương trình AB . Trong khỉ đó ở cách 1 để viết phương trình AB ta cần tìm được cụ thể tọa độ hai điểm 
A,B. 

+) Cách 1 sẽ phù hợp cho những bài toán cần tìm cụ thế tọa độ giao điếm hai đường tròn tường minh. Còn cách 2 
sẽ thích hợp cho những bài toán chứa tham số (ít nhất một trong hai phương trình đường tròn chưa tường minh). 

+) Đường thắng AB chính là trục đắng phương của hai đường tròn. 


3. Ví dụ gốc 


Cho hai đường tròn (Cj): X 2 + y 2 +4x + 4y-17 = 0 và (C 2 ): X 2 + y 2 -8x-2y+ 7 = 0 cắt nhau tại hai điểm A,B . 
Viết phương trình đường thẳng AB . 

Giải: 


Cách 1 : Tọa độ A,B là nghiệm của hệ: 


X 2 + y 2 + 4x + 4y -17 = 0 
X 2 + y 2 - 8x - 2y + 7 = 0 


<=> 


X = 1; y = 2 
X = 3; y = -2 


A(l; 2), 5(3;-2) 
A(3;-2),5(l;2) 


Suy ra phương trình đường thẳng AB : 2x + y -4 = 0 
Cách 2 : Tọa độ A, B là nghiệm của hệ: 

X 2 + y 2 + 4x + 4y - 17 = 0 

=> 12x + 6y-24 = 0<=> 2x+y-4 = 0 

^x 2 + y 2 - 8x - 2y + 7 = 0 
Vậy phương trình đường thẳng AB: 2x + y -4 = 0 . 






























GV: THANH TÙNG 


II. CÁC VÍ DỤ MỞ RỘNG 



Giải: 



+) Đường tròn (C) có tâm 7(1; 3) và bán kính R = IA = 2 

Ta có MI = 2 V 5 , khi đó: MB =MA = ^MI 2 -IA 2 = V 20-4 =4 
+) Suy ra A, B nằm trên đường tròn tâm M (—3; 1) bán kính bằng 4 , có phương trình: 

(x + 3) 2 + (y-1) 2 = 16 <=> X 2 + y 2 + 6x-2y-6 = 0 

X 2 + y 2 + 6x - 2y - 6 = 0 


+) Khi đó tọa độ A, B là nghiệm của hệ: 


X 2 + y 2 - 2x - 6y + 6 = 0 


8 x + 4y-12 = 0<=>2x+_y-3 = 0 


? 

+) Vậy phương trình đường thăng AB là: 2x + }’ -3 = 0 



• 2.*. 

Giai: 















































GV: THANH TÙNG 


+) Do ABC cân tại A nên HE = HD = 2, suy ra E,D thuộc đường tròn tâm H(- 3; 2) và 

bán kính bằng 2 có phương trình: (x + 3) 2 + (y - 2) 2 = 4 <íí> X 2 + y 2 + 6x - 4y + 9 = 0 

2 


+) Gọi I là trung điếm của AH 

f ?>m m + 2' 


Gọi A(3m + 3;m)eA=>/ 




2 ’ 2 


IH 2 = 


5 m 2 +16m + 20 


7 


Ta có ADHE nội tiếp đường tròn tâm I 


( 


V 


3m m + 2 
2 ’ 2 


\ 


bán kính /7/ nên có phương trình: 


7 


( 3 mY f m + 2V 5m 2 +16m + 20 


X 


V 


2 


+ 


7 


y 


V 


2 


7 


2 


<=> X 2 + y 2 -3mx-(m + 2)y-7m-9 = 0 


+) Khi đó tọa độ điểm E, D là nghiệm của hệ: 

X + ỵ~ + 6x — 4y + 9 = 0 

< =í> (6 + 3m)x + (m-2)y+ 7m + 18 = 0 

X 2 + y 2 -3 mx -(m + 2)y-7m-9 = 0 

Suy ra phương trình ED : (6 + 3m)x + (m —2)y + 7m +18 = 0 

+) Do F(— 2; 3) e £D => -2(6+ 3m) + 3(m —2) + 7m +18 = 0 o m = 0 => A(3;0) 

Vậy A(3;0). 


Ví dụ 3. 


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A(-2;-l), trực tâm H( 2;1) vàBC = 2 V 5 . Gọi 
B',C' lần lượt là chân đường cao kẻ từ các đỉnh B, c . Lập phương trình đường thắng BC, biết rằng trung điếm 
M của cạnh BC nằm trên đường thẳng có phương trình x-2y-l = 0, tung độ của M dương và đường thẳng 
B'C' đi qua điểm N( 3;-4) 


Giai : 


A(-2;-l) 



+) Do M nằm trên đường thẳng có phương trình x — 2y— 1 = 0 nên gọi M (2 m + 1 ; m) với m> 0 
Vì B',C' cùng nhìn BC dưới một góc vuông nên BCB'C' nội tiếp đường tròn ( M\MB ) 

(với M5 = ^ = V5) 

2 





































GV: THANH TÙNG 


Do đó đường tròn (T) đi qua 4 điểm B,C,B\C' có phương trình: (x-2m- 1) 2 + (y-mf = 5 
+) Đường tròn (T') đi qua 4 điểm A,B',H,C' nhận AH làm đường kính và 0(0; 0) là trung điểm của AH làm tâm 
nên có phương trình: X 2 + y 2 - 5 

+) Do (T) n Ợ ') = [B c '} nên B' c ' có phương trình: X 2 + y 1 - (x - 2m -1) 2 - ( y - m) 2 =0 

<=> 2(2m + l)x + 2my - 5m 2 - Am -1 = 0 

Mặt khác N(- 3; 4) e B'C' 6(2m + l)-8m-5m 2 -4m-l = 0<tí>m 2 =l<íí>m = l hoặc m = -1 (loại) 

Suy ra M (3; 1) 

+) Khi đó đường thẳng BC đi qua M(3;l) và nhận AH = (4; 2) = 2(2; 1) 

làm vecto pháp tuyến nên có phương trình: 2(x -3) + (y-l) = 0<í>2x+y-7 = 0. 

Vậy phương trình đường thẳng BC là: 2x + y - 7 = 0 



• 2L* 

Giai: 



+) Đường tròn ngoại tiếp ABC có tâm /(6; 6) và bán kính IA = 5 nên có phương trình: 

(x-6) 2 +(y-6) 2 = 25 


Ta có AD đi qua /4(2;3), 7(4;5) nên có phương trình : X - y + 1 = 0 


Kh i đó tọa độ điểm D là nghiệm của hệ : 


(x - 6) 2 + (y - 6) 2 = 25 

X-y+ 1=0 


<=> 


x = 2 

y = 3 

x = 9 

y = 10 


D(2; 3) = A 
0(9; 10) 


0(9; 10) 


+) Gọi E là giao điểm thứ hai của BJ với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khi đó: 
AmE = EnC 


CpD = DqB 


r \ r y 

(góc nội tiêp băng nhau chăn các cung băng nhau ) 


EnC + CpD = AmE + DqB hay ECD = AmE + DqB (1) 






























GV: THANH TÙNG 


Mặt khác: 


EBD = —sd ECD 


Ị 

DJB = —{sd AmE + 

2 ' 




Từ (1) và (2) suy ra: EBD = DJB hay tam giác DBJ cân tại D, suy ra DB — DJ (*) 

Lại c ó A l =Ă 2 ^DB = DC (2*) 

Từ (*) & (2*) suy ra: DB — DJ — DC hay D là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác JBC 
Suy ra B, c nằm trên đường tròn tâm D( 9; 10) bán kính DJ — 5\Ỉ2 
có phương trình : (x-9) 2 +(y-10) 2 = 50 


Khi đó tọa độ B, c là nghiệm của hệ : 


(x - 6) 2 + (y - 6) 2 = 25 
(x-9) 2 + (y-10) 2 =50 


<=> 


X = 2 

y = 9 
X = 10 
y = 3 


5(2;9),C(10;3) 

fl(10;3),C(2;9) 


Vậy fl(2;9),C(10;3) hoặc Ổ(10;3),C(2;9) . 



• 2 .* . 

Giãi: 



+) Đường tròn (C) có tâm /(4;0) và bán kính R = 2 


+) Gọi M(0;m) e Oy => /M 2 = m 2 +16 => MA 2 - MB 2 = MI 2 -R 2 = m 2 +12 
Suy ra A, B thuộc đường tròn tâm M bán kính MA có phương trình: X 2 +(ỵ- m ) 2 - /77 2 + 1 2 


+) Khi đó tọa độ A, B là nghiệm của hệ: 


X 2 +(y — m ) 2 =m 2 + 12 

t 

'(x-4) 2 + y 2 =4 


X 2 + y 2 - 2my -12 = 0 

> 

X 2 + y 2 - 8x +12 = 0 


=> 4x - my -12 = 0 


Suy ra phương trình AB :4x-my-ỉ2 = 0 
+) Mặt khác E{ 4;1) e AB => 16-m-12 = 0 <=> m = 4 => M(0;4). Vậy M( 0;4). 


Ví dụ 6. 


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (T) : (x -1) 2 + (y -1) 2 =5 với tâm I và điểm A(4;5). Từ 
A kẻ một đường thẳng cắt đường tròn (T) tại hai điểm B, c , tiếp tuyến tại B, c cắt nhau tại K . Qua K kẻ 
đường thẳng vuông góc với IA, cắt (T) tại E, F . Xác định tọa độ các điểm E, F . 





































GV: THANH TÙNG 


• 2 * - 
Giải: 



K 


+) Gọi K(a;b) khi đó M —r~ \ ~~r~ là trung điểm của ỈK 

V 2 2 ) 

Do IBKC nội tiếp đường tròn tâm M bán kính MI — 1) 2 ^- — 


nên B, c thuộc đường tròn có phương trình: 




a 


X 


+ lY,f b + ỉỴ (a-ìý+(b-ìý 

- 4- V-=----- 


V 


+ y 
2 ; 1 


<=> X 2 + y 2 - (a 4- l)x -(b + ì)y + a + b = 0 


(a - ỉ)x + (b - ỉ)y -a -b -3 = 0 


2 ; 4 

+) Do B, c thuộc đường tròn (x -1) 2 4- (y -1) 2 = 5 <íí> X 2 4 - y 2 - 2x - 2y - 3 = 0 
Khi đó tọa độ B, c là nghiệm của hệ: 

X 2 + y 2 —(a + \)x-{b + ì)y + a + b = 0 
X 2 + y 2 - 2x - 2y - 3 = 0 
Suy ra phương trình đường thẳng BC: (a - l)x + (b — ì)y — a — b —3 = 0 
+) Do A e BC => 4(a -1) + 5(b -l)-a-b-3 = 0<=>3a + 4b = 12 

+) EF _L IA = (3;4) và EF đi qua K(a ; b) nên có phương trình: 

3(x — a) + 4(y — b) = 0 <=> 3x + 4y-(3ữ + 4b) = 0 3x + 4y-12 = 0 

X = 0;y = 3 


Kh i đó tọa độ điểm E, F là nghiệm của hệ: 


3x + 4y-12 = 0 


f 1.3 

Vậy E ,F( 0;3) hoặc E(0;3),F 

{ 5 5j 


(x-1) 2 + (y-1) 2 =5 

16 3 ^ 

5 ’ 5 


<=> 


16 3 

x = —;y = - 

5 5 


V 


J 













































GV: THANH TÙNG 


• 2 .* 
Giai . 



í J 


+) Đường tròn (C) có tâm /(1; -2) và bán kính R-IA- 3. Gọi M (m; m + 1) e A . 

Để từ M kẻ được hai tiếp tuyến tới (C) thì: 

MI > R <=> ^J(nv-Ỹf^-Ỵm^-^ >3 2m 2 + Am +1 > 0 (*) 

+) Ta có MB = MA = V IM 2 -R 2 = ^Ịlm 2 + Am+ ì 

Suy ra A, B thuộc đường tròn tâm M(m;m + 1) bán kính bằng \llm 2 +4/Í7 +1 
có phưcmg trình: 

(x-m) 2 + (y-m-l) 2 = 2m 2 +4m + l <=> X 2 + y 2 -2mx-2(m + l)y -2m = 0 
Khi đó tọa độ A, B là nghiệm của hệ: 

X 2 + y 2 -2mx-2(m + l)y-2m = 0 

< => (m-l)x + (m + 3)y + m-2 = 0 

X 2 + y 2 - 2x + 4y - 4 = 0 

Suy ra phương trình AB : (m - l)x + (m + 3)y + m - 2 = 0 
+) Gọi K(x 0 ; y 0 ) là điểm cố định mà AB luôn đi qua, khi đó : 

(m-l)x 0 +(m + 3)y 0 +m-2 = 0 luôn đúng Vm 
(x 0 + y 0 + l)m = x 0 - 3y 0 + 2 luôn đúng Vm 



o 

II 

+ 

c 

+ 

K 

► 

1 ^ 
1 

II 

2 5 p 

<»< 


=> K 


1 

x 0 -3y 0 + 2 = 0 

1 

l 4 4 J 



o 

II 

1 



+) Gọi // là hình chiếu vuông góc của N lên AB , khi đó: d(N, AB) = NH < NK = 

a/26 


Suy ra d(N,AB) max = ——— khi H = K hay NK LAB (2*) 


Mà ta có: NK = 


L-L--1Ì 

~ 44 


V 


1 


J 


= —-j(l;5) và u m =(m + 3;l —m) 


Suy ra (2*)<í> m + 3 + 5(l-m) = 0 <=> m = 2 (thỏa mãn (*)) 
Vậy M(2; 3). 


V26 

4 































GV: THANH TÙNG 


Ví dụ 8. 


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (T'):x 2 +y 2 = 1 và điểm A(l;3). Viết phương trình đường 
tròn (T) qua A và tâm của đường tròn (T '), đồng thời cắt đường tròn (T') tại hai điểm B, c sao cho khoảng cách 
tư điểm A đến đường thẳng BC là lớn nhất. 


• 22 . 

Giai: 


+) Gọi I là tâm và R là bán kính của đường tròn (T) , khi đó: 

R= 10 = IA 

Suy ra I thuộc đường trung trực của OA có phương trình 

A: x + 3y-5 = 0 

+) Khi đó 7(5-3m;m)eA và bán kính: R = OI = VlOm 2 -30m + 25 
Suy ra phương trình đường tròn (T): 

(x + 3m-5) 2 + {y — m) 2 = 10 m 2 -30m + 25 
<=> X 2 + y 2 + 2(3 m - 5)x - 2 my = 0 
Khi đó tọa độ B, c là nghiệm của hệ: 

X 2 + y 2 + 2(3 m - 5)x - 2 my = 0 

2 . „2 _ 1 

X +y =1 

Suy ra phương trình BC : 2(3 m - 5)x — 2my + 1 = 0 



<í> 2(3 m - 5)x - 2 my + 1 = 0 


+) Ta có d(A,BC) = 


4(3m-5) 2 +4 m 


1 

( 

2 

40 

m — — 

+ 10 


l 2j 



< 


yỊĨÕ 


ĩ ^ 00 

Dâu “=” xảy ra khi m = hay phương trình đường tròn (T): X + V —x — 3y 

2 


= 0 


Ví dụ 9. 


Cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 3x - 7y +12 = 0 và điểm A(l;2). Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật 
ABCD nội tiếp (C) và có diện tích bằng 4. Biết AB là chiều dài của hình chữ nhật và B có hoành độ nguyên 


• 22 . 

Giải: 


+) Đường tròn (C) có tâm I 
AB = a 



+) Đặt 


AD = b 


(với a>b> 0 ) khi đó : 













































GV: THANH TÙNG 


e —4 

II 


a = 2V2 



<=> < 

_ hoăc < 

[A5 2 + AD 2 = BD 2 = 47? 2 

ữ 2 +b 2 

= 10 

II 

to 

/- 


(loại) 

= 2V2 

+) Vậy AB = 2y[ĩ => B thuộc đường tròn tâm A(l;2) bán kính R' = 2\fĩ có phương trình: 

(x-l) 2 + (y-2) 2 = 8^x 2 + y 2 -2x-4y-3 = 0 
+) Khi đó tọa độ điểm B là nghiệm của hệ: 


X 2 + y 2 -3x-7y +12 = 0 |x + 3y-15 = 0 


X 2 + y 2 - 2x - 4y - 3 = 0 


<=> < 


X 2 + y 2 - 2x - 4y - 3 = 0 


<=> 


x = 15-3y 


X = 3 


5y 2 -44y + 96 = 0 y=4 


hoặc 


X = — 


24 


(loại) 


y = 


5(3;4) =>ơ(0;3) ( vì / là trung điểm của BD). Vậy 5(3;4),C(2,5) và D{ 0;3). 


Ví dụ 10. 


Cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x + 4y + 2 = 0 . Viết phương trình đường tròn (C') tâm M (5; 1) biết 
(C') cắt (C) tại hai điểm A, B sao cho AB = \Í3 . 


• 2 .* . 

Giai : 

+) Đường tròn (C) có tâm 7(1;-2) và bán kính 7? = \/3 
Cách 1 : 

+) Gọi (C') có bán kính R ', khi đó (C') có phương trình: 

(x-5) 2 + (y-l) 2 =7?' 2 ^x 2 + y 2 -10x-2y + 16-7?' 2 =0 
Suy ra phương trình AB có dạng: 8x + 6y + 7?' 2 -24 = 0 

+) Ta có AB = V3 => A IAB đều =>dự,AB) = - _ = ị 

2 2 

R' 2 =43 

u 7?' 2 =13 

+) Vậy đường tròn (C') cần lập là : 

(x-5) 2 + (y-l) 2 =43 hoặc (x-5) 2 + (y-l) 2 =13 . 

Cách 2 : 

+) Gọi (C') có bán kính R ' . Ta có MI = 5 

Gọi IM n AB = {//}=> AH = => IH = V/A 2 -Ẩ77 2 = . Ỉ3--7 = -ị^- 

1 j 2 2 V 4 2 

+) Khi đó MH =MI~IH =5-ị = Ị- hoặc MH = MI + IH = 5 + ị = ^- 

2 2 2 2 



8-12+ i?' 2 -24 

3 




yjs 2 +6 2 

- = — <=> 

00 

(N 

1 

N 

= 15«- 


2 





R' = MA = 


R' = MA = 


\ 




(1_\ 

v2y 


+ 


V 2 y 


= VĨ3 


"Ị3Ỵ f 

l 2 J v 2 y 


= V43 


+) Vậy đường tròn (C 1 ) cần lập là : (x-5) 2 + (y-l) 2 =13 hoặc (x-5) 2 + (y-l) 2 =43 































































GV: THANH TÙNG 



• 2 * . 
Giãi: 



+) Đường tròn (C 2 ) có tâm 0(0; 0) và bán kính R = OA = 3 


9 

Gọi // là giao điêm của OH và AB , suy ra AH 


AB _ 4,8 _ 12 


I -V-- 9 QA 2 

Suy ra OH = ^OA 2 - AH 2 = ^^OM = --- = 5 

5 OH 


+) Vậy M nằm trên đường tròn tâm o bán kính bằng 5 có phương trình: X 2 + ỵ 2 = 25 
+) Suy ra tọa độ điểm M là nghiệm của hệ : 


2 . 2 o c 

X + y — 25 

2 . 2 oc 

X + y — 25 

< 

X = 4 

y = 3 r 

í - _ oị 

_ <^> 


=> 

1- 

+ 

tc 

1 

h—^ 
00 

1 

ơs 

+ 

ơs 

II 

o 

3x+ y-15 = 0 


_1 

in 

II 

H 



s 

II 

o 


M(4;3) 

M(5;0) 


Vậy M( 4; 3) hoặc M(5;0). 



Giai : 

+) Đường tròn (C) có tâm /(1; 2) và bán kính R = 2 


Ị _ Ịị- _ Ịị- _ _ 

+) Ta có: S IAB = ^-IA.IB .sin AIB = — sin AIB < —— . Dấu “=” xảy ra khi sin AIB = 1 <=> AIB = 90° 

2 2 2 

Vậy S IABmũx = —— khi A IAB vuông tại I => AB = R\jĩ = 2V2 

+) Khi đó bài toán tương tự nhu Ví dụ 10 nên ta có đáp số 

Đường tròn ( T ) cần lập là : (x - 3) 2 + (y - 4) 2 =4 hoặc (x - 3) 2 + (y - 4) 2 = 20. 













































GV: THANH TÙNG 



Giai : 

+) Đường tròn (C) có tâm 1(1;—2) và bán kính R — 2\Í2 

+) Gọi IMCịAB = {H} và đặt AH = a , khi đó : S IAB = /H - Ag = V/? 2 - ~ÃỉT 2 .AH = V8 - a 2 .a = 4 

<=> a 2 (8-ữ 2 ) = 16 -»(a 2 -4) 2 = 0<=>a 2 = 4<=>ữ = 2=> AH = 2<=> A7? = 4 
+) Khi đó bài toán tưong tự như Ví dụ 10 nên ta có đáp số 

Đường tròn (C) cần lập là : (x-1) 2 +(y-3) 2 =13 hoặc (x-1) 2 +(y-3) 2 =53. 


Ví dụ 14. 


[Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường tròn (Cj): (x - 1) 2 + (y - 2) 2 = 9 và 
(C 2 ): (x + 2) 2 + (y -10) 2 = 4. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD , biết điểm A thuộc (Cj), điểm c có 
tọa độ nguyên thuộc (C 2 ) và các đỉnh B, D thuộc đường thẳng X - y + 6 = 0. 


• 2L* 

Giãi: 



+) Gọi (T) là đường tròn đối xứng với (Cj) qua đường thẳng d 

Khi đó tâm I của (T) đối xứng với tâm /j(l;2) qua đường thẳng d và có bán kính R = R l =3 
+) Đường thẳng /7j có phương trình: X + y - 3 = 0. Khi đó tọa độ giao điểm H của II l và d là nghiệm của hệ: 



3 


X + y — 3 = 0 

X = — 

2 

" 3 9^ 

' ^ < 

=>77 


x-y+6=0 

9 

l 2 2) 

V ^ 

y = - 



2 



=> 7(-4;7) 


+) Khi đó phương trình đường tròn ( T ): (x + 4) 2 + (y - 7) 2 =9 
Do A,c đối xứng nhau qua d nên Ae(C,)^Ce (T) 

Suy ra tọa độ điểm c là nghiệm của hệ: 


(x + 4) 2 + (y-7) 2 =9 
(x + 2) 2 + (y -10) 2 =4 


<=> 


X 

y 


= -4 
= 10 


hoặc 


16 


X = 


y = 


13 

106 

lã - 


C(-4;10) hoặc c 


( 16 106^1 
13’ 13 


V 


(loại) 


) 











































GV: THANH TÙNG 


Do A đối xứng với c qua d nên đường thẳng AC có phương trình: X + y - 6 = 0 
Khi đó tọa độ giao điểm K của AC và d là nghiệm của hệ: 


x+ỵ — 6 =0 
|x-y+6=0 


<=> 


x = 0 
y = 6 


=> K( 0;6) => A( 4; 2) 


+) Đường tròn tâm K ngoại tiếp hình vuông ABCD có bán kính KA = 4 V 2 
có phương trình: X 2 + (ỵ - 6) 2 = 32 
Khi đó tọa độ điểm B,D là nghiệm của hệ : 


x 2 +(y- 6) 2 =32 


|x-y+6=0 




fx = -4 

X = 4 

hoăc < 

=> 

\y = 2 1 

II 

h— ^ 

0 

1- 


5(-4;2),D(4;10) 

5(4;10),D(-4;2) 


Vậy A(4; 2), B(-4; 2), c (-4; 10), D(4; 10) hoặc A(4;2),5(4;10),C(-4;10),D(-4;2). 


CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TÀI LIỆU 

• • • 



GV: Nguyễn Thanh Tùng 














